Đê xuât mô hình nghiên cứu các yêu tô ảnh hưởng tới truyền thông m... 


1of5 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


teonomy & Ferecast Reia ®)nìÏ Ï ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 

Đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới 
truyền thông mạng xã hội trong bối cảnh Cách mạng công 
nghiệp 4.0 nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu quốc gia 
16:30 | 23/08/2024 


[HiiÏ Bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới Truyền thông mạng xã hội trong việc nâng cao 
nhận diện thương hiệu quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0. 


Đỗ Thị Bích Ngọc 
Trường Đại học Hoa Sen 
Email: ngoc.dothibich@hoasen.edu.vn 
Đoàn Minh Tài 
Trường Đại học Hoa Sen 
Email: doanminhtaisalata@gmail.com 
Nguyễn Hữu Hảo 
Trường Đại học Hoa Sen 
Email: hao.nguyenhuu(@hoasen.edu.vn 
Tóm tắt 


Bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới Truyền thông mạng xã hội trong việc nâng cao nhận diện 
thương hiệu quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0. Dựa trên các lý thuyết và nghiên cứu trước đó, 
nhóm tác giả đề xuất mô hình gồm các yếu tố: Trí tuệ nhân tạo (AI); Dữ liệu lớn (Big Data); Nội dung do người dùng tạo 
(UGC); Tương tác thời gian thực (Real-Time Engagement); Quản lý danh tiếng số (Digital Reputation Management). Các yếu 
tố này được khám phá để tìm hiểu tác động của chúng đến vai trò của truyền thông mạng xã hội trong việc định hình và thúc 
đẩy bản sắc thương hiệu của một quốc gia. 


Từ khóa: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thương hiệu quốc gia, nội dung người dùng tạo, tương tác thời gian thực, quản lý danh 
tiếng số 


Summary 


The paper proposes a research model of factors affecting Social Media in enhancing national brand identity, especially in 
the context of the Industrial Revolution 4.0. Based on previous theories and studies, the authors propose a model consisting 
of the following factors: Artificial Intelligence (AI); Big Data; User-Generated Content (UGC); Real-Time Engagement; and 
Digital Reputation Management. These factors are explored to understand their impact on the role of social media in 
shaping and promoting a countrys brand identity. 


Keywords: artificial intelligence, big data, national brand, user-generated content, real-time engagement, digital reputation 
management 


GIỚI THIỆU 


Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), truyền thông mạng xã hội đang trở thành công cụ quan trọng giúp 
các quốc gia nâng cao nhận diện thương hiệu trên toàn cầu. Công nghệ tiên tiến, như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big 
Data), và Internet vạn vật (loT) đã thay đổi cách thức các quốc gia tiếp cận và tương tác với công chúng (Kaplan và 
Haenlein, 2020). Truyền thông mạng xã hội không chỉ giúp quảng bá hình ảnh quốc gia, mà còn cung cấp nền tảng để lắng 
nghe và tương tác với người dân, khách du lịch, và các đối tác kinh tế. 


Theo Digital 2024 - báo cáo thường niên về các xu hướng truyền thông xã hội do Meltwater và We are social công bố, lượng 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29579 


8/23/2024. 4:47 PM 


Đê xuât mô hình nghiên cứu các yêu tô ảnh hưởng tới truyện thông m... 


2of5 


người dùng mạng xã hội trên toàn cầu đã vượt mốc 5 tỷ người. Theo đó, có tổng cộng 5,04 tỷ người dùng mạng xã hội đang 
hoạt động, chiếm 62,3% dân số thế giới (Trọng Đạt, 2024). Điều này chứng tỏ tiêm năng to lớn của truyền thông mạng xã 
hội trong việc tiếp cận và tương tác với công chúng. Việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia, giới thiệu hình ảnh đất 
nước, con người, văn hóa, sản phẩm quốc gia ra thế giới qua truyền thông mạng xã hội cần được khai thác mạnh mẽ hơn ở 
Việt Nam. 


Nhận diện thương hiệu quốc gia không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh mà còn liên quan đến việc xây dựng lòng tin, 
tạo ra giá trị gia tăng cho các sản phẩm và dịch vụ của quốc gia và thúc đẩy sự phát triển kinh tế (Dinnie, 2015). Trong bối 
cảnh cạnh tranh toàn cầu, việc xây dựng và duy trì một thương hiệu quốc gia mạnh mẽ là yếu tố quyết định để thu hút đầu 
tư, xuất khẩu, khách du lịch, và tạo dựng vị thế trên trường quốc tế (Anholt, 2020). 


Xuất phát trừ các lý do trên, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu lý thuyết và đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng tới Truyền thông mạng xã hội trong việc nâng cao nhận diện thương hiệu quốc gia trong bối cảnh CMCN 4.0. Đây là 
cơ sở để thực hiện nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo. 


TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 
Trí tuệ nhân tạo (AI) 


AI đang trở thành một công cụ quan trọng trong việc tối ưu hóa các chiến lược truyền thông mạng xã hội. AI có khả năng 
phân tích dữ liệu từ các mạng xã hội một cách nhanh chóng và chính xác, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược nhằm 
tăng cường hiệu quả truyền thông (Kaplan và Haenlein, 2020). AI có thể phân tích xu hướng, sở thích của người dùng, từ đó 
†ạo ra các nội dung phù hợp và cá nhân hóa hơn. 


Trong bối cảnh xây dựng thương hiệu quốc gia, AI có thể giúp phân tích cảm xúc và phản hồi của công chúng về các chiến 
dịch truyền thông, từ đó điều chỉnh nội dung và chiến lược một cách linh hoạt và hiệu quả (Chaffey và cộng sự, 2019). Đồng 
thời, giúp nâng cao vấn đề bảo mật trên mạng xã hội, tăng doanh thu, giảm chỉ phí, tăng năng suất và mạng lưới hậu cần 
được cải thiện. Theo Al-Ghamdi and Innovation (2021), các công ty truyền thông mạng xã hội được hưởng lợi gấp 3 lần khi 
sử dụng AI so với các công ty không sử dụng công nghệ này. Do vậy, việc sử dụng AI trong việc quảng bá, truyền thông 
nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu quốc gia giúp đơn vị truyền thông tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả truyền 
thông. 


Dữ liệu lớn (Big Data) 


Nghiên cứu của Talwar và cộng sự (2021) cho thấy, Big Data đóng vai trò quan trọng trong việc cách mạng hóa truyền 
thông mạng xã hội, cung cấp khả năng phân tích và dự báo các xu hướng truyền thông, từ đó tối ưu hóa quy trình và nâng 
cao hiệu quả hoạt động. Big Data thu thập, phân tích dữ liệu từ các kênh truyền thông khác nhau như mạng xã hội, trang 
web và các ứng dụng di động, từ đó cung cấp cái nhìn tổng quan về nhận thức của công chúng đối với thương hiệu quốc 
gia. 


Big Data cũng giúp cải thiện quản lý chiến dịch truyền thông bằng cách theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch 
truyền thông theo thời gian thực. Điều này giúp các nhà quản lý truyền thông có thể điều chỉnh chiến lược một cách nhanh 
chóng và linh hoạt, tối ưu hóa ngân sách và nâng cao hiệu quả chiến dịch. Xử lý một lượng lớn dữ liệu có tính xác thực cao, 
đa dạng cao và tốc độ cao tạo ra cái nhìn sâu sắc về dữ liệu (Tian và cộng sự, 2020). Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, Big Data 
là động lực quan trọng cho sự đổi mới, có cái nhìn sâu sắc về dữ liệu lớn giúp nâng cao năng lực giải quyết vấn đề của 
doanh nghiệp và từ đó thu được những lợi ích tiêm năng to lớn (Ghasemaghaei và cộng sự, 2019). 


Theo Sakib (2022), ứng dụng Big Data giúp doanh nghiệp có hiểu biết chính xác và sâu sắc hơn giúp công ty điều chỉnh sản 
phẩm, dịch vụ, thúc đẩy đổi mới từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh. Lợi thế trong việc phân tích dữ liệu khi ứng dụng Big Data 
giúp cho việc hiểu rõ khách hàng, dự đoán xu hướng từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn. Các chiến lược truyền thông 
được phân tích kỹ càng dựa trên cái nhìn sâu sắc về dữ liệu nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu quốc gia giảm thiểu 
được nguy cơ khủng hoảng truyền thông và đạt được hiệu quả truyền thông tích cực hơn. 


Nội dung do người dùng tạo (User-Generated Content - UGC) 


Nghiên cứu của Kaplan và Haenlein (2020) cho thấy, UGC đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và nâng cao nhận 
diện thương hiệu quốc gia. Các bài viết, hình ảnh, video do người dùng chia sẻ trên mạng xã hội có thể tạo ra sự tương tác 
mạnh mẽ và lan tỏa rộng rãi, giúp quảng bá hình ảnh quốc gia một cách tự nhiên và chân thực. 


Việc khuyến khích người dùng tạo nội dung liên quan đến quốc gia không chỉ giúp tăng cường sự hiện diện trên mạng xã hội 
mà còn tạo ra một cộng đồng tương tác tích cực. Các chiến dịch như cuộc thi ảnh du lịch, video chia sẻ trải nghiệm văn hóa 
có thể thu hút sự tham gia đông đảo của người dùng, từ đó nâng cao nhận diện thương hiệu quốc gia (Dinnie, 2015). 


Nội dung UGC tích cực trên mạng xã hội có ảnh hưởng đáng kể tới thương hiệu, nó kích thích truyền miệng điện tử 
(Hlectronic Word of Mouth - eWOM) của người tiêu dùng và tác động tới doanh số bán hàng tiêm năng (Kim và .Johnson 
2016). UGC tạo niềm tin cho người dùng và tác động tới nhận thức, hành vi của họ. Tạo ra các cộng đồng, kênh tương tác, 
khuyến khích những nội dung tích cực của người dùng trong các chiến dịch marketing, truyền thông đem lại hiệu quả tốt về 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29579 


8/23/2024. 4:47 PM 


Đê xuât mô hình nghiên cứu các yêu tô ảnh hưởng tới truyện thông m... 


3of5 


hình ảnh thương hiệu quốc gia. 
Tương tác thời gian thực (Real-Time Engagement) 


Tương tác thời gian thực là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao nhận diện thương hiệu quốc gia. Các nền tảng mạng 
xã hội, như: Facebook, Twitter, Instagram cho phép các quốc gia tương tác với công chúng một cách nhanh chóng và hiệu 
quả. Việc phản hồi nhanh chóng các thắc mắc, phản hồi của công chúng không chỉ tạo ra sự tương tác tích cực mà còn 
giúp xây dựng lòng tin và uy tín (Chaffey và cộng sự, 2019). 


Các sự kiện trực tiếp như livestream giới thiệu văn hóa, lễ hội và các sự kiện quốc tế có thể thu hút sự quan tâm của công 
chúng toàn cầu, từ đó nâng cao nhận diện và hình ảnh thương hiệu quốc gia. Việc sử dụng các công cụ tương tác thời gian 
thực, cũng giúp quốc gia có thể quản lý và kiểm soát thông tin, giảm thiểu tác động của các thông tin sai lệch và khủng 
hoảng truyền thông (Kaplan và Haenlein, 2020). 


Tương tác thời gian thực trên mạng xã hội là phương thức xây dựng quan hệ khách hàng, giúp gia tăng trải nghiệm và sự hài 
lòng của khách hàng. Các hình thức truyền thông tương tác thời gian thực cần được đơn vị phụ trách chú trọng để tạo ra 
những phản hồi tích cực cho các sự kiện quảng bá thương hiệu quốc gia. Vì là tương tác thời gian thực nên các nội dung 
cho mỗi sự kiện cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh tạo ra những phản hồi tiêu cực. 


Quản lý danh tiếng số (Digital Reputation Management) 


Quản lý danh tiếng số là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và duy trì nhận diện thương hiệu quốc gia. Trong bối 
cảnh mạng xã hội, thông tin có thể lan truyền rất nhanh, việc quản lý danh tiếng số đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến các phản 
hồi, đánh giá của công chúng và các sự cố truyền thông (Anholt, 2020). 


Nghiên cứu của Dinnie (2015) cho thấy, các công cụ quản lý danh tiếng số cho phép theo dõi và phân tích các phản hồi, 
đánh giá trên mạng xã hội, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời. Việc xây dựng một hệ thống quản lý danh tiếng số hiệu 
quả không chỉ giúp bảo vệ thương hiệu quốc gia mà còn tạo ra một hình ảnh tích cực và uy tín trên trường quốc tế. 


Thương hiệu quốc gia (Nation brand) 


Thương hiệu quốc gia là khái niệm phản ánh hình ảnh, danh tiếng và giá trị của một quốc gia trong mắt cộng đồng quốc tế 
(Anholt, 2010). Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng xây dựng thương hiệu quốc gia giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh toàn cầu, ảnh 
hưởng quốc tế và thúc đẩy xây dựng quốc gia (Li, Feng và cộng sự, 2022). Một thương hiệu quốc gia mạnh mẽ không chỉ 
góp phần thu hút du khách mà còn thu hút đầu tư, tài năng và thương mại. Theo nghiên cứu của Dinnie (2004), thương hiệu 
quốc gia là yếu tố quyết định trong việc hình thành nhận thức của người tiêu dùng và các bên liên quan về một quốc gia. 


Việc xây dựng thương hiệu quốc gia có thể được thúc đẩy thông qua các chiến lược truyền thông hiệu quả. Truyền thông 
mạng xã hội, với khả năng lan tỏa nhanh chóng và khả năng tương tác cao, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao nhận 
diện thương hiệu quốc gia. Các nền tảng, như: Facebook, Instagram và Twitter cho phép quốc gia truyền tải thông điệp một 
cách trực tiếp đến công chúng toàn cầu, tạo cơ hội để định hình và củng cố hình ảnh tích cực (Holt, 2004). 


Nghiên cứu của Kevin Lane Keller (2016) cho thấy rằng, các chiến dịch truyền thông quốc gia thành công thường kết hợp 
nhiều yếu tố, từ quảng bá văn hóa, du lịch đến giới thiệu tiềm năng kinh tế. Điều này không chỉ giúp nâng cao giá trị thương 
hiệu quốc gia mà còn tạo ra lòng tự hào trong cộng đồng người dân (Vuong và Nguyen, 2024). Thương hiệu quốc gia được 
coi là một tài sản chiến lược, có khả năng tác động đến quyết định đầu tư và lựa chọn du lịch của người tiêu dùng 
(Papadopoulos và Heslop, 2002). 


Theo Gilmore (2002), để duy trì và phát triển thương hiệu quốc gia, các chính phủ cần thường xuyên đánh giá và điều chỉnh 
chiến lược truyền thông, đảm bảo sự phù hợp với xu hướng và nhu cầu của công chúng. 


ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 


Từ các nghiên cứu trên, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động tới Truyền thông mạng xã hội nhằm 
nâng cao thương hiệu quốc gia trong bối cánh CMCN 4.0 bao gồm: Nội dung do người dùng tạo (UGC); Tương tác thời gian 
thực; Dữ liệu lớn; Trí tuệ nhân tạo; Quản lý danh tiếng (Hình). 


Hình: mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới Truyền thông mạng xã hội trong cuộc CMCN 4.0 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29579 


8/23/2024. 4:47 PM 


Đê xuât mô hình nghiên cứu các yêu tô ảnh hưởng tới truyền thông m... 


4 of5 


(3) Nội dung do 

người dùng tạo 

(Usaer-Generated 
Content}) 


(4) Tương tác thời 
gian thực (Real- 
Time Engagement) 


(2) Dữ liệu lớn 
(Big Data) 


Truyền thông 
mạng xã hội 
nhăm nâng cao (5) Quản lý danh 
th). ˆ.-.... : nhận diện | tiêng sô (Digital 
tao (AT) thương hiệu Reputation 
quôc gia trong Management) 
bồi cảnh CMCN 
4.0 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 
KẾT LUẬN 


Trong bối cảnh CMCN 4.0, truyền thông mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận diện thương hiệu 
quốc gia. Mô hình nghiên cứu đề xuất giúp đánh giá việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, như: AI, Big Data và các công cụ 
tương tác thời gian thực và các biện pháp quản lý danh tiếng số không chỉ giúp tối ưu hóa chiến lược truyền thông mà còn 
tạo ra giá trị gia tăng cho thương hiệu quốc gia. 


Để thực hiện được điều này, cần có sự đầu tư vào hạ tầng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ chính sách từ 
chính phủ. Các chương trình đào tạo cần tập trung vào việc nâng cao kỹ năng sử dụng và quản lý các công nghệ mới, từ AI, 
Big Data đến quản lý danh tiếng số. Bên cạnh đó, việc xây dựng khung pháp lý phù hợp và các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp trong việc đầu tư và phát triển công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng. Cần có một đơn vị chuyên trách về truyền 
thông thương hiệu quốc gia để đảm bảo hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, marketing bài bản, có hệ thống nhằm 
đạt mục tiêu truyền thông tích cực, lan truyền rộng rãi. 


Với chiến lược đúng đắn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội từ CMCN 4.0 
để nâng cao nhận diện thương hiệu quốc gia, tạo dựng vị thế trên trường quốc tế và thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền 
vững./. 


Tài liệu tham khảo 


1. Al-Ghamdi, T. S., and Oreijah, M. (2021), Innovation in Advanced Technologies and Entrepreneurship and Their Role in 
Business Development in the Kingdom of Saudi Arabia, Multi-Knowledge Electronic Comprehensive .Journal for Education & 
Science Publications (MECS.), 44. 


2. Anholt, S. (2010), The media and national image, In Places: Identity, Image and Reputation, London: Palgrave Macmillan 
UK (125-143). 


3. Anholt, Simon (2020), The good country equation: How we can repair the world in one generation, Berrett-Koehler 
Publishers. 


4. Chaffey, Dave., and Fiona Ellis-Chadwick (2019), Digital marketing, Pearson uk. 
5. Dinnie, K. (2015), Nation branding: Concepts, issues, practice, Routledge. 


6. Ghasemaghaei, M. and G. .J. .J. o. B. R. Calic (2019), Does big data enhance firm innovation competenoy?, The mediating 
role of data-driven insights, 104, 69-84. 


7. Gilmore, F. (2002), A country—Can it be repositioned? Spain-The success story of country branding, Journal of Brand 
management, 9(4), 281-293. 


8. Holt, D. B. (2004), How brands become icons: The principles of cultural branding, Harvard Business Press. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29579 


8/23/2024, 4:47 PM 


Đê xuât mô hình nghiên cứu các yêu tô ảnh hưởng tới truyên thông m... 


5of5 


9. Kaplan, A., and Haenlein, M. (2020), Rulers of the world, unite! The challenges and opportunities of artificial intelligence. 
Business Horizons, 63(1), 37-50. 


10. Kevin Lane Keller (3016), Unlocking the power of integrated marketing communications: How integrated is your IMC 
program?, Journal of Advertising, 45(3), 286-301. 


11. Kim, A. J., and Johnson, K. K. (2016), Power of consumers using social media: Examining the influences of brand- 
related user-generated content on Facebook, Computers in human behavior, 58, 98-108. 


12. Li, X., and Feng, J. (2022), Influenced or to be influenced: Engaging social media influencers in nation branding through 
the lens of authenticity, Global Media and China, 7(2), 219-240. 


13. Papadopoulos, N., and Heslop, L. (2002), Country equity and country branding: Problems and prospects, Journal of 
brand management, 9, 294-314. 


14. Sakib, M. N. (2022), Role of big data in achieving competitive advantage, Management Education for Achieving 
Sustainable Development Goals in the Context of Bangladesh. Department of Managemert, Faculty of Business Studies, 
University of Dhaka: Dhaka, 137-145. 


15. Talwar, S., Kaur, P, Fosso Wamba, S., and Dhir, A. (2021), Big Data in operations and supply chain management: a 
systematic literature review and future research agenda, International Journal of Production Research, 59(11), 3509-3534. 


16. Tian, H., Li, Y., and Zhang, Y. (2022), Digital and intelligent empowerment: Can big data capability drive green process 
innovation of manufacturing enterprises?, Journal of Cleaner Production, 377. 


17. Trọng Đạt (2024), Người dùng mạng xã hội vượt mốc 5 tỷ, chiếm hơn 60% dân số, truy cập từ https://vietnamnet.vn/ 
nguoi-dung-mang-xa-hoi-vuot-moc-5-ty-chiem-hon-60-dan-so-2246128.html. 


18. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Further on informational quanta, interactions, and entropy under the granular view of 
value formation. 


Ngày nhận bài: 26/7/2024; Ngày phản biện: 10/8/2024; Ngày duyệt đăng: 23/8/2024 


URL: https://kinhtevadubao.vn/de-xuat-mo-hinh-nghien-cuu-cac-yeu-to-anh-huong-toi-truyen-thong-mang-xa-hoi-trong- 
boi-canh-cach-mang-cong-nghiep-40-nham-nang-cao-nhan-dien-thuong-hieu-quoc-gia-29579.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29579 


8/23/2024. 4:47 PM 


